So sánh ngôn ngữ lập trình web PHP va 
Python 


Với nhiều người học lập trình web hay các lập trình viên thi PHP va 
Python là 2 loại ngôn ngữ lập trình web quen thuộc bởi tính ứng dụng cao, 
phù hợp với nhiều hệ điều hành khác nhau. Chính vì thế nhiều người phân 
vân không biết nên học PHP hay Python. Vậy hôm nay hãy cùng VnSkills 
Academy tìm hiểu về dự khác biệt giữa ngôn ngữ lập trình web PHP và 
Python để trả lời được câu hỏi trên nhé. 

Xem thêm: Sự khác biệt HTML và CSS 


1. Python là gì 


Được phát hành vào năm 1991 và được phát triển bởi Guido van Rossum, 
Python là một ngôn ngữ lập trình chức năng cấp cao được thông dịch. 
Python có công dung trong phát triển web, phát triển phân mềm và viết 
kịch bản hệ thống. 


Nó được nhiều lập trình viên yêu thích. cũng như các nhà khoa học dữ liệu 
vì nó cung cấp nhiều tính năng như hoạt động trên các nền tảng khác 
nhau, chạy trên hệ thống thông dịch, rất dễ viết mã vì cú pháp của nó 
tương tự như ngôn ngữ tiếng Anh. 


PYTHON 


Vnskills.edu.vn 


Mặc dù Python có rất nhiều cách sử dung, nhưng phần lớn chúng bao gồm 
tạo ứng dụng web, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu vì nó có thể đọc và 
sửa đổi tệp, xử lý dữ liệu lớn và thực hiện các phép toán phức tạp. Python 
luôn là một lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu học lập trình vì những tính năng 
mà nó mang lại. 


Cac tinh nang cua Python 


Hoc va duy tri Python rat dé dang. 


Python có thể được thực thi trên nhiều nền tang khác nhau bang 
cách sử dụng cùng một giao diện. 


Các mô-đun cấp thấp có thể được bao gồm trong trình thông dịch 
Python. 


Python cung cấp hỗ trợ và một cấu trúc lý tưởng cho các mã lớn. 
Tự động thu gom rác là một tính năng. 
Python cung cấp các phiên gỡ lỗi và thử nghiệm tương tác. 


Các kiểu dữ liệu động cấp cao được cung cấp và cũng hỗ trợ kiểm 
tra kiểu động. 


Cho phép tích hợp với mã lập trình Java, C, C ++. 


2. PHP là gì? 


Hypertext Preprocessor hay còn gọi là PHP là một ngôn ngữ kịch bản mã 
nguồn mở, được sử dụng rộng rãi. PHP có khả năng tạo nội dung trang 
động. Nó có thể tạo, mở, đọc, ghi, xóa và đóng các tệp trên máy chủ. Nó 
có thể thu thập dữ liệu biểu mẫu và cũng có thể gửi và nhận từ cookie. 


PHP cũng thân thiện với cơ sở dữ liệu và có thể thêm, xóa, sửa đổi dữ liệu 
trong cơ sở dữ liệu. Nó cũng có thể được sử dụng để kiểm soát quyền truy 
cập của người dùng và mã hóa dữ liệu. 


Các tính năng của PHP 


Hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như Oracle, MySQL, v.v. do đó 
cung cấp tích hợp cơ sở dữ liệu. 


Nó dễ sử dụng và viết mã hơn các ngôn ngữ kịch bản khác. 

Nó cũng hiệu quả so với các ngôn ngữ kịch bản khác, ví dụ: ASP và 
JSP 

Nó là mã nguồn mở và do đó có thể được tải xuống và sử dụng miễn 
phí. 

PHP có một số hằng số báo cáo lỗi được xác định trước để tạo thông 
báo hoặc cảnh báo lỗi 

PHP cung cấp ghi nhật ký truy cập bằng cách tạo một bản tóm tắt 
các truy cập gần đây của người dùng. 


Vnskillsedu.vn 


3. Diém giöng nhau giüa Python va PHP 


Vì cùng đối đầu nhau trên “mặt tran” lập trình, nên cả hai đều có một vai 


điểm chung. Sau đây là những điểm tương đồng giữa Python và PHP. 


e Cả hai đều là open-source và được phát triển không ngừng bởi 


các cộng đồng khác nhau trên thế giới. 


@ Don giản và cú pháp dễ đọc là điểm nổi bật của cả hai. 


e Python va PHP được gọi là các scripting language (ngôn ngữ lap 


trình kịch bản). 


@ Tài liệu cho cả hai ngôn ngữ được xác định rõ rang. 


@ Rất nhiều các framework và extension được phát triển cho Python 


và PHP. 
@ Hỗ trợ gần như tất cả các IDE trên mọi hệ điều hành. 


e Cả hai đều rất linh hoạt. 


4. Điểm khác nhau giữa Python và PHP 


Và để đối đầu với nhau thì chúng cần có “vũ khí” riêng. Cùng điểm nhanh 


sự khác biệt nào. 


e Python là hướng khía cạnh (AOP), trong khi PHP là hướng đối 


tượng (OOP). 
@ PHP được mã hoá chặt chẽ, Python rất linh hoạt. 


e Python hỗ trợ phát triển fullstack, PHP được sử dụng rộng rãi 


trong backend cho trang web. 


@ Cú pháp PHP tương tu như ngôn ngữ C, các ký hiệu khác nhau 
được sử dụng để tích hợp mã, trong khi Python được tích hợp 
bằng cách sử dụng phím space và tab hơn là các ký hiệu. 

e Python liên kết với hầu hết các công nghệ, trong khi PHP vẫn chỉ 
sử dụng trong phát triển web. 

@ PHP cần các công cụ bảo mật bổ sung để phát triển ứng dụng, 
còn ngôn ngữ Python thì không cần gì cũng đã an toàn. 

e Các gói bổ sung được thêm vào môi trường phát triển Python, 
trong khi PHP tự động tải theo yêu cau. 


Vnskills.edu.vn 


5. Nguoi mới hoc lập trình nên hoc ngôn ngữ nao 
trước? 


Tùy vào mục đích và định hướng riêng của mỗi người mà các bạn nên 
chọn cho mình một ngôn ngữ để thành thạo trước. Python giúp xây dựng 
và hỗ trợ mọi công nghệ từ ứng dụng cơ bản đến AI (trí tuệ nhân tạo). 
Xem đến PHP, nó chỉ là scripting language cho server-side, phát triển Web 
và nó đứng đầu trong mảng đó. Và mọi ngôn ngữ đều có nhiều tính năng, 
chức năng độc đáo và đa dạng. 

Bài viết của VnSkills Academy chắc hẳn đã giúp bạn có cái nhìn tổng quát 
nhất về 2 loại ngôn ngữ lập trình này rồi. Hãy tự đánh giá mục tiêu của 
bản thân và khả năng của mình để lựa chọn cho mình loại ngôn ngữ phù 
hợp nhất nhé. Chúc bạn thành công. 


Xem thêm: Lộ trình học lập trình web 


